ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO BÌNH ĐĂNG TỰ DO 


TUYỆT ĐÓI 


Giảng tại Hoa Kỳ tháng 11- 2000 

Hôm nay chúng tôi sẽ nói về đề tài Đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối. Có 
nhiều người thắc mắc đạo Phật bình đẳng, nhưng trong chùa người tu sau gặp 
những thầy tu trước phải quì lạy, như vậy là mâu thuẫn rồi. 

Bình đăng trong đạo Phật có hai mặt: Bình đăng về Phật tánh, bình đăng về 
đức hạnh. Với người tu lâu, những vị mới tu phải kính lễ. Kính lễ không phải vì 
sai biệt, mà để nói lên chúng ta trọng người tu lâu vì đức hạnh của các Ngài, chứ 
không phải vì chức tước, năm tháng. Người mới tu thì đức hạnh thấp, người tu 
trước thì đức hạnh cao. Kính trọng nhau trên đức hạnh là điều tốt, chứ không có 
lỗi. Đó là bình đẳng tương đối. 

Đến “bình đẳng tuyệt đối” là sao? Tất cả người thế gian, nhất là sống trong 
thời văn minh hiện nay, ai cũng đòi được bình đăng, được tự do. Nhưng điều đó 
với cái nhìn của đạo Phật chỉ là bình đẳng tương đối, tự do tương đối, chứ chưa 
phải tuyệt đối. Bình đăng tự do của đạo Phật mới là bình đẳng tự do tuyệt đối. 
Chúng tôi sẽ tuần tự dẫn chứng cho tất cả thấy điều này. 

Trong kinh Trường A-hàm có kể: Thuở Phật còn tại thế, Ngài nhìn thấy 
những hoa sen hoặc đã có nụ, hoặc sần nở, hoặc nở tròn, Ngài liền nói: “Tất cả 
hoa sen nở ra tròn trịa thơm tho, đều phát xuất từ bùn sình hôi hám”. Chúng ta 
cũng thấy rõ có đoá hoa sen nào nở ở chỗ sạch không? Hoa sen nào cũng phát xuất 
từ bùn nhơ rồi từ từ vượt ra khỏi bùn, khỏi nước để sau đó trổ hoa thơm ngát. Hoa 
trô rồi và hoa chưa trổ đều như nhau, mầm sen cũng phát xuất từ bùn. 

Đức Phật dụ bùn như ngũ dục, tất cả chúng ta sanh ra trong ngũ dục. Nhưng 
nếu đắm chìm mãi trong ấy thì mình không cất đầu lên nổi, không thoát ra được 
nên gọi là chìm. Nếu khéo vượt ra khỏi vũng bùn ngũ dục, lần lần chúng ta sẽ 


trong sạch, tiêp tục vươn lên khỏi mặt nước, rôi sẽ trô hoa. Đức Phật cũng vậy, 


trước kia sanh trong cung vua Tịnh Phạn, từ nhỏ cho tới lớn Ngài thụ hưởng ngũ 
dục rất nhiều, cũng có vợ con. Nhưng sau đó thức tỉnh, Ngài bỏ tất cả vượt thành 
xuất gia. Nghĩa là Ngài cũng từ bùn ngũ dục thức tỉnh vượt ra mới ngộ đạo. 

Tất cả chúng ta cũng thế, ở trong ngũ dục nếu khéo thức tỉnh vượt ra, tu 
hành có ngày cũng ngộ đạo như Phật không khác. Đức Phật là con người ổi tu, 
thành Phật. Chúng ta cũng là con người đi tu, chẳng lẽ không thành Phật? Cho nên 
cái nhìn của đức Phật là cái nhìn bình đăng tột cùng. Với con mắt chúng sanh, 
Phật và chúng ta cách xa muôn dặm, nhưng Phật thấy Ngài và chúng ta đều có khả 
năng thành Phật như nhau. Đó là kinh A-hàm. 

Đến các kinh Bắc tông như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm v.v... đều tán 
thán câu Phật đã nói “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, nghĩa là chúng ta ai ai 
cũng có Phật tánh. Có Phật tánh tức là chúng ta tu cũng sẽ thành Phật, không nghi 
ngờ gì nữa. Vậy trên phương diện đã tu và chưa tu thì Phật và chúng ta khác muôn 
trùng. Nhưng nhìn trên phương diện tánh giác sẵn có thì mình không thua Phật. 
Rất tiếc chúng ta chưa thấy, chưa nhận ra nên không như Phật. Một bên đã tu, đã 
sửa, đã dẹp được vô minh phiền não nên tánh giác hiện bày đầy đủ, một bên còn 
nguyên vẹn vô minh phiền não nên tánh giác bị khuất đi. 

Như vậy chúng ta muốn thành Phật phải làm sao? Phải dẹp vô minh phiền 
não, nêu không chịu đẹp thì muôn đời muôn kiếp cứ làm chúng sanh mãi. Hiện tại 
chúng ta thấy có người khôn kẻ đại, người sang kẻ hèn sai biệt, nhưng trên tánh 
giác thì bình đẳng không sai biệt. Đó là tính bình đăng tuyệt đối trong đạo Phật. 

Kế đó, đức Phật bảo rằng: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. 
Phật không thấy mình là đắng tối cao, không ai bì kịp. Ngài khăng định chỗ ấy ta 
đã đến, các ông tu cũng sẽ đến, không ai thua ai cả. Như vậy có phải bình đẳng 
không? Đó là bình đẳng chân thật. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có Phật mới tu được 
thành đạo, còn mình vô phần. Đó là một điều sai lầm. Từ sai lầm này chúng ta làm 
cho mình trở thành yếu đuối hèn nhát. 

Nên người biết tu Phật phải nhận ra con đường Phật đã đi và đã đến, Ngài 


chỉ lại chúng ta đi rồi cũng sẽ đến, chứ không khác. Chư Phật ra đời đều vì một 


mục đích duy nhất, là chỉ dạy cho chúng sanh được thành Phật như các Ngài. 
Trong kinh Pháp Hoa, Bồ-tát Thường Bất Khinh gặp ai cũng bái bái nói: “Tôi 
không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật”. Dù bị mắng rây, chọi 
đá, phang gậy, Ngài chạy xa rồi cũng bái bái nói như thế. 

Câu nói ấy vô lý hay rất thiết yêu cho sự tu hành? Mới nghe chúng ta thấy 
như vô lý, nhưng thật ra đó là câu nhắc nhở rất thiết yếu cho việc tu hành. Bởi tự 
thấp mình nên ta không dám nghĩ tới ngày mai sẽ thành Phật, vì thế tu hành lười 
biếng. Tu chút chút miễn đời sau khỏi khổ được rồi, chứ không mong gì thành 
Phật. Đó là căn bệnh yếu đuối của chúng ta. Vì vậy Bồ-tát Thường Bất Khinh 
đánh thức, khuyến khích, khẳng định mọi người đều có khả năng thành Phật, 
chúng ta mới thức tỉnh, nỗ lực tinh tấn tu hành thì quả vị Phật nhất định sẽ đạt 
được. Lời dạy đó là một sự đánh thức mãnh liệt mà nhiều người không biết. 

Đức Phật thường nói: “Ta là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người 
con đường đi”. Đạo sư là gì? Đạo là đường, sư là thầy, vị thầy chỉ đường. Phật nói 
Ngài là người chỉ đường, chứ không phải tuyệt vời hơn hết. Trong kinh thường 
dùng từ Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Chữ Vô Thượng là không trên, 
Ngài là bậc giác ngộ không ai trên, chứ có thê bằng. Nếu người nào giác ngộ như 
Ngài cũng sẽ bằng Ngài. 

Như vậy chúng ta tu Phật có quyền thành Phật, chứ không phải tu Phật để 
làm tôi tớ của Phật. Có nhiều người nói nghe rất buồn: “Tôi tu không ham gì hết, 
miễn được về Cực Lạc làm tôi tớ của Phật là mãn nguyện rồi”. Chịu làm tôi tớ 
Phật, chứ không chịu làm Phật. Chính chỗ này trong kinh Pháp Hoa mượn ví dụ 
chàng cùng tử để nói chúng ta không dám nhận mình là con ông Trưởng giả, 
người thay thế sự nghiệp của cha. Nghe kêu anh liền hoảng hốt chạy, sợ tới té xỉu. 
Vì vậy sau khi Trưởng giả tìm cách dẫn về, cho hốt phân anh mới an lòng. Người 
cha thương quá phải mặc áo rách, cầm đồ hốt phân tìm cách đến gần, từ từ giải 
thích hướng dẫn cho anh quen. 

Chúng ta cũng vậy, nghe nói thành Phật ngán quá. Vì đêm nào mình cũng 


lạy Phật, bây giờ bằng người mình lạy thì xem như hỗn láo, không dám. Sự thực 


Phật đã nói như vậy, chúng sanh tu được giác ngộ viên mãn sẽ thành Phật, chứ 
giác ngộ chút đỉnh thì còn xa lắm. 

Chữ vô thượng là giác ngộ viên mãn không ai hơn. Nhưng nếu ai giác ngộ 
viên mãn thì đều thành Phật như Ngài. Đó là chỗ bình đăng ở quả vị Phật, bình 
đăng trong nhân Phật. Chúng ta có Phật tánh, Phật có Phật tánh, đức Phật tu đến 
quả vị Phật, chúng ta tu cũng có thể đến quả vị Phật, nếu giác ngộ tròn đầy như 
Ngài. Đó là từ Vô thượng. 

Một từ khác để chỉ cho Phật là “Vô thượng y vương”, tức vua thầy thuốc 
không ai trên. Cũng không ai trên chứ không nói tối cao. Ai biết thuốc trị lành tâm 
bệnh cho tất cả chúng sanh như Phật thì sẽ bằng Ngài, còn chưa biết thì thua Ngài. 
Nhìn qua một số từ ngữ, chúng ta thấy rõ ràng đứng trên Phật tánh, Phật và chúng 
sanh bình đắng như nhau. Đó là nói bình đẳng trên lý tánh. 

Đến bình đẳng trên nghiệp báo. Đức Phật nhìn thấy lẽ thật và chỉ dạy lẽ thật, 
chứ không đánh lừa hay mê mỊ người. Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, 
hóa thân. Báo thân là thân do phước báo mà thành nên thân tướng tốt đẹp. Còn 
thân chúng ta do nghiệp báo kết thành. Xưa ta đã làm khổ người khổ vật thì ngày 
nay thân phải đền trả lại nghiệp báo trước. Như vậy chúng ta mới hiểu Phật thị 
hiện ở thế gian, đã thành Phật nhưng vẫn đền trả những nghiệp báo cũ trong các 
đời trước. Như nạn “kim thương mã mạch”, tức bị cây thương đâm ở chân và ba 
tháng an cư ăn lúa ngựa. 

Tại sao thân Phật đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, vẫn chịu trả quả báo? 
Đức Phật dạy thân Ngài đến đời này sẽ chấm dứt, nên còn bao nhiêu nghiệp thì trả 
hết. Chúng ta thấy Phật là bậc giác ngộ viên mãn, đầy đủ công đức, mà vẫn trả 
những quả báo còn thừa, chứ không phải không trả. Cho nên biết luật nhân quả 
không tha ai hết, có nợ thì phải trả. Như ngài Mục Kiền Liên là vị đệ tử thần thông 
số một của Phật, có thể bay đi trên hư không, hiện nhỏ thành lớn, hiện lớn thành 
nhỏ, có thể độn thổ, độn thủy v.v... Thế mà gần cuối đời, Ngài bị đám du đãng 
vây đánh. Bình thường dù cả trăm người vây đánh, ngài chỉ vận thần thông bay lên, 


chúng liền hoảng chạy. Kỳ này Ngài dùng thần thông không được, nên phải chịu 


đánh nhừ tử. Cuối cùng bọn chúng đi rồi, Ngài mới dùng thần thông về đảnh lễ 
Phật lần chót cũng để từ giã Thế Tôn. 

Bất luận thần thông thế nào, hễ nghiệp đến thì phải trả. Ngài Mục Kiền 
Liên chứng được A-la-hán nên thân Ngài là thân chót, không còn tái sanh nữa, cho 
nên những nợ cũ phải trả hết. Như vậy lý nghiệp báo bình đẳng cho tất cả, không 
tha ai dù Phật hay các bậc Thánh tăng cũng thé. 

Trong kinh A-hàm kế có một thầy Tỳ-kheo đã chứng A-la-hán tức là bậc 
Ứng cúng, trời người đều cúng dường. Thế mà ngài đi khất thực không ai cho 
miếng cơm, suốt mấy ngày chịu đói tới ngất xỉu. Các thầy Tỳ-kheo khác thấy 
thương, mới đi xin cơm về cho. Hôm đó, một thầy Tỳ-kheo xin được hai bát cơm 
về chia cho ngài một bát, còn mình một bát. Trong lúc đói run quá, Ngài vừa mới 
đưa tay cầm cái bát liền rớt bể, cũng không ăn được, như vậy cho tới chết. 

Đức Phật nói quả báo của vị Ty-kheo đó, do trước kia ngăn trở sự cúng 
dường của các thí chủ cho những vị Tăng khác nên phải trả như vậy. Qua đó 
chúng ta thấy rõ Phật, A-la-hán đều phải trả nghiệp báo bình đẳng như nhau. 

Đức Phật thường dạy, tất cả Phật tử cũng như những người không theo đạo 
Phật, ai làm việc thiện thì hưởng quả lành, ai làm việc ác thì bị quả dữ, bình đăng 
như nhau. Chứ không thể nói tôi là con Phật, tôi làm việc ác Phật tha mười phần 
còn năm. Không có chuyện đó. Chúng ta mới thấy ý nghĩa nghiệp của đạo Phật rất 
công bằng, rất bình đẳng, không thiên vị một ai. Từ Phật cho tới đệ tử Phật, đến 
mọi loài chúng sanh đều thọ lãnh như nhau. Khi nghiệp đến, thần thông cũng vô 
dụng. Nên biết nghiệp mạnh hơn thần thông. Vì vậy Phật không chú trọng thần 
thông. 

Do đó biết làm việc lành, tu điều lành còn hơn thần thông, vì những nghiệp 
lành đó mới cứu chúng ta, còn thần thông chỉ đùa chơi cho vui thôi chứ không cứu 
mình nổi. Trong kinh có kể, thời Phật còn tại thế, một ngoại đạo chứng được ngũ 
thông, ông nói pháp rất hay, trời Đề Thích cũng xuống nghe. Một hôm nghe pháp 
xong trời Đề Thích ngồi khóc, ông lấy làm lạ hỏi: 


- Tại sao hôm nay nghe tôi nói pháp ông lại khóc? 


Trời Đề Thích thưa: 
- Thưa Ngài, Ngài nói pháp rất hay nhưng con biết Ngài sắp mạng chung, 


con thương nên khóc. 


Nehe xong, hoảng quá ông hỏi: 

- Bây giờ làm sao cho khỏi chết? 

Trời Đề thích thưa: 

- Ngài muốn khỏi chết nên tìm đến đức Phật đề cầu chỉ dạy. 
Ông hỏi: 

- Bây giờ Phật ở đâu? 

- Phật đang ở tại tĩnh xá Trúc Lâm, nước Ma-kiệt-đà. 


Ông liên dùng thần thông bay đi tìm Phật. Bay gần đến, ông nhìn xuống đất 


thấy hai cây ngô đồng trổ hoa rất đẹp, ông dừng lại dùng thần thông nhồ hai cây để 


trên hai bàn tay đem cúng dường Phật. Tới trước Phật, ông xin cúng dường hai cây 


ngô đồng. Phật hỏi: 


bảo: 


- Ông cúng dường cầu cái gì? 

Ông trả lời: 

- Con cầu Ngài dạy phương pháp tu khỏi chết. 
Phật bảo: 

- Buông. 

Ông buông một cây ngô đồng xuống. 

Phật lại bảo: 

- Buông. 


Ông buông tiếp cây ngô đồng còn lại. Như vậy hai tay trống hết rồi. Phật 


- Buông. 
Ông thưa: 


- Con có hai tay, mỗi tay cầm một cây ngô đồng. Phật bảo buông lần thứ 


nhất con buông một cây, bảo buông lần thứ hai con buông cây nữa. Bây giờ Ngài 


bảo buông, con không biết buông cái gì? 


Phật bảo: 

- Ta không bảo ngươi buông cây ngô đồng. Buông thứ nhất là đừng dính 
mắc với sáu trần. Buông thứ hai là đừng chấp sáu căn. Buông thứ ba là buông hết 
tất cả những ý thức duyên theo sáu trần. Buông được ba thứ đó thì ngươi khỏi chết. 

Ngay đó ông liền đại ngộ, chứng A-la-hán được giải thoát sanh tử. 

Như vậy giải thoát sanh tử do thần thông hay do tu? Rõ ràng là do tu. Thần 
thông chỉ đề lòe thiên hạ chơi thôi, chứ đâu thể cứu mình khỏi chết, khỏi nghiệp. 
Nghiệp không thoát được, chết không thoát được, tại sao lại ham thần thông? 
Người tu ngày nay, nhất là giới Phật tử nghe ai biết quá khứ vị lai thì mò tới hỏi 
chuyện năm tới năm kia gì gì đó. Thấy quý vị dễ tin quá, họ nói đại đời trước cô ở 
đâu làm gì, nói cho vui tai thôi chứ có tới đâu, vậy mà tin thôi là tin. 

Phần nhiều người ta lại tin những thứ bâng quơ, không phải chánh nghĩa, 
chánh đạo. Chánh đạo là biết mình hiện đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, đang 
còn dính mắc hay buông xả được sáu trần v.v... Người ta nói kiếp trước cô là tiên 
thì vui lắm, còn nói là bò là heo thì xụ mặt liền. Nhờ thế họ mới gạt được mình, ai 
đến cũng căn tiên cốt Phật hết nên móc túi thiên hạ dễ dàng. Đó là chúng ta không 
có chánh tín, chánh đạo nên bị gạt mà không hay. 

Hồi xưa còn nhỏ, tôi có quen một anh coi tay coi tướng, được nhiều người 
thích lắm. Tôi hỏi thuật coi tay coi tướng của anh hay ở chỗ nào? Anh nói: Có gì 
đâu, nếu thấy người ấy hồi xưa là ông cả, mà vợ mặt mét mét thì nói bà rất tỐt, 
nhưng hình như ông nhà có bồ bịch gì đó nên bà khổ đau. Bởi vì ông cả ông huyện 
thì lúc nào mà chẳng nhiều bà. Nghe trúng quá nên khen nức nở. Kế tiếp cho thuốc, 
nói thuốc này uống hay lắm nhưng còn có ba viên, bán cho bà thực là không muốn 
bán. Nghe vậy, bà ta năn nỉ quá mới chịu bán với giá rất đắt. Có gì đâu đó là thuốc 
bổ uống vô ăn ngon ngủ ngon nên khen thuốc hay quá. Nhưng không ngờ nếu 
uống ít viên nữa cũng vậy thôi, không có gì hay hết. 

Mới thấy ở đời có những thuật lừa bịp rất tầm thường mà mình không biết, 
cứ được vuốt một chút là vui mừng rồi nghe lời. Tâm trạng của con người đa số là 


tâm trạng chịu vuốt ve, chịu khen, chịu tán dóc, chứ không chịu nói lẽ thật. Đó là 


điều mà Phật tử chúng ta lâu nay dễ mắc kẹt. Trong khi Phật dạy rõ nghiệp là cái 
đáng sợ nhất lại không sợ. Nghiệp từ đâu mà ra? Từ thân, miệng, ý của mình. Nếu 
thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì nghiệp lành. Thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác thì nghiệp ác. Như vậy tất cả nghiệp từ nơi thân miệng ý của chúng ta 
mà ra hết. Cho nên tu là chuyển đổi nghiệp ác thành nghiệp lành. 

Trong một gia đình, vợ chồng con cái, ai cũng biết tu thân không dám làm 
ác, miệng không dám nói ác, ý không dám nghĩ ác thì gia đình đó bình an, hạnh 
phúc. Nếu trong xã hội ai cũng tu như vậy thì xã hội văn minh tốt đẹp. Đó là kết 
quả của những người biết tu theo chánh pháp, chánh đạo. Đó là nói bình đẳng trên 
lý nghiệp báo. 

Bây giờ nói đến đạo Phật tự do tuyệt đối. Ở đời ai không muốn tự do. 
Nhưng tự do như thế nào là tự do tuyệt đối? Có hai thứ tự do, tự do tương đối và 
tự do tuyệt đối. Thường con người đồi hỏi tự do là tự do tương đối thôi, muốn làm 
được việc này việc kia không có gì ngăn trở chướng ngại, đó là đòi hỏi tự do. 
Nhưng người đời đòi hỏi tự do với người khác. Nếu trong sở thì đòi hỏi chủ sở 
phải có thái độ cởi mở cho mình tự do. Nếu trong gia đình thì đòi hỏi cha mẹ phải 
dễ dãi cho con cái tự do. Nhưng tất cả tự do bên ngoài đều tương đối, không thể 
trọn vẹn được. 

Chỉ có đòi hỏi tự do nơi mình mới là quan trọng. Tại sao? Vì tự do bên 
ngoài chỉ có trong phạm vi giới hạn thôi. Ví dụ ở nước Việt Nam lên xe cứ ngồi 
không cần nai nịt gì hết. Còn ở Mỹ lên xe ngồi phải nai nịt đàng hoàng, nếu không 
thì sẽ bị phạt. Như vậy mới thấy tự do tương đối thôi, tùy theo pháp luật của mỗi 
nơi. Nếu ở Việt Nam không nai nịt là tự do, qua Mỹ nai nịt ta cự nự có được 
không? Nên chỉ đòi được tự do tương đối chứ không có tự do tuyệt đối 

Muốn tự do tuyệt đối, Phật dạy chúng ta phải nhìn lại mình, dành quyền tự 
do nơi mình. Nơi mình phải nhìn cái gì? Trước hết đức Phật chỉ hai con đường, 
đường thiện do tạo nghiệp lành, đường ác do tạo nghiệp dữ. Chúng ta tự do chọn, 
chọn lành thì đi lên, chọn ác thì đi xuống. Phật không có quyên bắt ta đi xuống hay 


đưa ta đi lên. Như vậy đạo Phật nói con người tự do chọn lựa hai con đường, lên là 


lành, xuống là dữ. Chúng ta ai cũng muốn đi lên, dại gì chọn đường đi xuống. 
Nhưng nếu gặp việc tức giận quá thì lúc đó nhớ đi lên hay đi xuống? Khi tâm trí 
tỉnh táo thì chọn đường đi lên, lúc sân si mất bình tĩnh thì đi xuống. Chúng ta chọn 
đường đi lên tại sao có lúc lại đi xuống, như vậy có tự do không? Mình là chủ mà 
bị cái gì đó làm áp lực phải theo nó là mắt tự do rồi. 

Cho tới quí thầy, quí cô đều biết tham sân si là xấu, vậy mà bực quá cũng 
đỏ mặt. Cho nên trong nhà Phật nói: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là ông tăng 
giận không quá một đêm. Nói vậy để Phật tử thấy quý thầy giận không ngạc nhiên, 
nhưng nhớ là giận không được quá một đêm. Người đời giận cả năm tháng mười 
tháng, có khi cả đời giận không ngó mặt nhau. Phật dạy người đang tu giận không 
quá một đêm, chứ chưa hoàn toàn thắng nó, nhưng mau quên, mau bỏ cũng là tiến 
TỒI. 

Chúng ta muốn tự do thì những sì lôi cuốn, xúi giục đi xuống chúng ta phải 
làm chủ nó. Làm chủ nó được là mình biết giữ tự do. Mỗi khi vừa hơi nổi nóng 
một chút thì nói “Tao không đi đường này, tao đi lên”. Nói như vậy rồi bỏ đừng 
giận, đó là đã tự do. Còn nếu nổi nóng lên la lỗi lung tung, một lát ăn năn sám hối. 
Sám hối như vậy chưa chắc hết đâu, mắng chửi người ta đã đời rồi bây giờ sám 
hối, ai bỏ liền cho. Nghiệp đã tạo thì phải chịu hậu quả tương ưng. 

Vì vậy đã quyết tâm muốn đi lên thì chúng ta phải cố gắng tu, dẹp bớt ba 
độc tham sân si. Dẹp được ba thứ đó thì có tự do, nhất định đi theo con đường 
mình đã chọn. Ba thứ đó không dẹp có ngày nó lôi chúng ta đi xuống. Tu là chọn 
con đường lành, an vui hạnh phúc, chứ không phải tu để cầu xin. Phật tử tới lễ 
Phật thắp ba cây hương, cúng dĩa quả, quì xuống khẩn lâm râm: Phật gia hộ cho 
gia đình con bình an, cho con của con thi đậu, cho con làm ăn phát tài... Xin như 
vậy có lỗi gì không? Có lỗi cúng ít mà xin nhiều. Tham với người đời Phật còn 
quở, bây giờ tham với Phật nữa, thật không biết nói sao. 

Nhiều khi Phật tử làm những điều trái với đạo lý mà quí thầy từ bi quá 
không dám rầy. Vì rầy sợ buồn không đi chùa, nên cứ để tha hồ cầu xin. Cho nên 


trên đường tu chúng ta phải biết thật kỹ, thấy thật rõ, những gì Phật đã dạy chúng 


ta làm, đừng làm ngược lại. Phật bảo tu là chừa bỏ tam độc tham sân si, chúng ta 
tới chùa thắp hương khấn nguyện Phật từ bi gia hộ cho Tam bảo thường còn ở thế 
gian, cho chúng sanh có chỗ nương tựa tu hành mau giác ngộ. Nguyện như thế 
mới thật là một Phật tử chân chánh, ngược lại thì chưa phải là Phật tử. 

Bởi vì khi phát một lời nguyện là cả một nội tâm tốt đẹp, chứ không phải 
chuyện thường. Cho nên lời nguyện đó mang đầy tính chất đạo lý, đó là phước báo 
hiền lành. Nếu còn cầu xin cho mình là còn tham lam, không biết sẽ được cái gì? 
Đạo Phật rất thực tế mà nhiều khi chúng ta đi quá xa nên trở thành thiếu thực tế, 
biến đạo Phật thành huyền bí, không có lẽ thật. 

Trong ba nghiệp thân miệng ý thì ý quan trọng nhất. Ý nghĩ lành miệng 
mới nói lành, thân mới làm lành. Ý nghĩ dữ thì miệng nói dữ thân làm dữ. Nên khi 
tu phải cố gắng dẹp bỏ những loạn tưởng từ trong ý. Chư Phật thường dạy: 

Chư ác mạc tác, 

Chúng thiện phụng hành, 
Tự tịnh kỳ ý, 

Thị chư Phật giáo. 

Nghĩa là: 

Không làm tất cả các điều ác, 
Vâng làm tất cả các điều lành, 
Giữ tâm ý mình cho thanh tịnh, 
Đây là lời dạy của chư Phật. 

Vì vậy người tu phải nhìn lại nội tâm mình, đừng để tham sân si làm chủ, 
dẫn mình đi trong đường dữ. Nhưng lâu nay tất cả chúng ta có hai mê lầm rất lớn. 
Mê lầm thứ nhất là thấy thân này là thật. Mê lầm thứ hai là cho cái suy nghĩ phải 
quấy, hơn thua, tốt xấu... là tâm mình. 

Nói theo kinh sách thì thân không thật, song với cảm tính tự nhiên thấy thân 
mình thật. Cho nên vô chùa nghe kinh nói thân không thật, nhưng bước ra khỏi 


chùa ai động tới thì biết. Như vậy chúng ta hiểu một đàng mà sống một ngả. Thế 


nên phải tu để quán sát kỹ càng thân này không thật. Biết nó không thật là trên 
đường tu chúng ta nhẹ được năm mươi phần trăm rồi. 

Hạnh phúc của cuộc đời là, nơi thân này mượn được tốt đẹp, trả ra suôn sẻ, 
thế thôi. Nếu trục trặc là hết hạnh phúc. Nhìn lại cuộc sống quá giả mà lâu nay 
chúng ta cứ tưởng nó thật. Nếu dùng con mắt trí tuệ nhìn vào thấy rõ thân này vay 
mượn, không thật thì còn ngạo mạn với aI nữa. Đồ vay mượn khen chê là việc 
thường, có gì phải buồn giận. Thấy đúng như vậy thì đạo đức sẽ đến với chúng ta. 
Còn tưởng nó thật nên động tới nỗi sân, mắt cái gì nổi tức thành ra khổ. 

Thấy đúng như thật là người trí hay là người mê? Mê thì giả tưởng thật, trí 
thì giả biết giả. Chỉ đổi một cái nhìn là trí tuệ, lầm một chút thành si mê. Kim cang 
Bát-nhã là chỉ cho trí tuệ cứng chắc không gì phá được, trí tuệ đó thấy tất cả pháp 
hư giả không thật. Biết nó hư giả, không thật là chúng ta thấy đúng như thật, là có 
trí tuệ. Như vậy trí tuệ không phải khó tìm, chỉ chuyền một cái nhìn là xong. Đó là 
nói về thân. 

Đến tâm, chúng ta thường cho cái nghĩ suy phải quấy, tốt xấu, hơn thua, 
khôn dại... là tâm mình. Nếu thế khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận v.v... 
Vậy tôi từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Không lẽ 
tôi là trăm thứ. Tôi không phải là trăm thứ mà bây giờ nhận cả trăm thứ là tôi có 
được không? Như mình có món đồ quí nhờ người trong nhà cất giùm đâu đó. Khi 
cần lấy ra, người đó tìm không được nói lạc rồi. Lúc đó mình nổi giận la lối om 
sòm, nhưng bắt thần họ tìm được ta liền đối giận làm vui. Mới giận đó rồi cười đó, 
nếu giận là thật thì nó phải còn hoài, hoặc vui là thật thì nó phải còn hoài. Nhưng 
mới giận rồi vui, đổi thay không bao lâu. 

Cái không thật mà nhận là mình thì nghĩ tốt cũng là mình, nghĩ xấu cũng là 
mình. Vì vậy cái nào nhiều nó sẽ dẫn mình đi theo con đường ấy. Nếu nghĩ tốt 
nhiều tạo nghiệp lành thì nó dẫn mình đi lên các cõi lành. Nghĩ xấu nhiều tạo 
nghiệp dữ thì nó dẫn mình đi xuống đường dữ. Muốn không còn lăn lộn trong luân 


hồi nữa thì phải dứt nghĩ, đứt những lăng xăng đó thì hết luân hồi sanh tử. 


Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu là để giải thoát sanh tử, cứu kính 
hoàn toàn tự do. Muốn giải thoát sanh tử chúng ta phải dẹp sạch tâm lăng xăng, 
lộn xộn nào buôn, thương, giận, ghét v.v... lâu nay làm rối mình. Chúng lặng hết 
rồi thì ta sẽ giải thoát khổ đau. Đó là cái gốc của sự tu. Tâm đó không thật, nếu 
vừa dấy ta chịu khó nhìn thì nó mắt. 

Cho nên trong kinh thường ví dụ, như đêm rằm ta nhìn thấy mặt trăng dưới 
đáy hồ tròn đẹp. Có người nói dưới đáy hồ có mặt trăng, người khác nói không có 
mặt trăng. Vậy ai nói đúng? Nói có là thừa nhận dưới đáy hồ có mặt trăng thật, 
vậy thử vớt lên xem. Vớt lên không được thì nói có thật không đúng. Nếu nói 
không, sao mắt thấy rõ ràng nó dưới đáy hồ nên nói không cũng không đúng. Phật 
bảo thấy có thấy không là thấy hai bên, đó là biên kiến, không đúng chân lý. 

Bây giờ phải thấy làm sao? Người thấy đúng lẽ thật sẽ nói mặt trăng dưới 
đáy hồ có nhưng chỉ là bóng không thật. Nói như thế mới không mắc kẹt hai bên, 
đó là lý trung đạo. Do duyên hội tụ chúng ta thấy có mặt trăng dưới đáy hô, chứ sự 
thực mặt trăng không có thật mà cũng không phải không ngơ. Nói có thật, nói 
không ngơ đều là sai lầm. Người thấy được như vậy gọi là người trí tuệ. Đối với 
tâm nghĩ tốt, nghĩ xấu không thật mà mình theo nó là si mê. Biết nó là tâm hư dối 
không thật, chúng ta buông xả thì nó không ràng buộc, chi phối mình nữa, đó là 
chúng ta được tự do. 

Người tu Thiền khi niệm khởi đừng chạy theo, buông xả thì sẽ được yên 
định. Người tu Tịnh độ chú tâm niệm Phật, nên vọng tưởng lặng đi, cuối cùng đến 
chỗ nhất tâm. Tóm lại muốn giải thoát sanh tử chúng ta phải dừng phải lặng tâm 
vọng tưởng của mình. Lâu nay chúng ta chấp nó là mình nên bị ràng buộc lôi kéo. 
Giờ đây chúng ta làm chủ, không để nó lôi kéo nữa. Đó là tự do tuyệt đối của con 
người. 

Chấp tâm lăng xăng hư dối là thật sẽ đưa chúng ta tới những cuộc tranh đua, 
giết chóc làm đau khổ cho nhau. Giờ mình biết tâm đó không thật, ta nghĩ thế này, 
người kia nghĩ thế khác, đó là quyền của mỗi người, không có chi phải buôn giận. 


Trong kinh A-hàm Phật dạy một câu hết sức chí lý: Người biết tôn trọng chân lý là 


người khi nghĩ thế nào, thì nói “đây là cái nghĩ của tôi”. Không nói cái nghĩ của tôi 
là đúng, đó là biết tôn trọng chân lý. Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi là đúng thì cái 
nghĩ của người khác sai. Ai cũng giữ phần đúng về mình thì đi tới gây nhau, đánh 
nhau. Bây giờ chỉ nói “cái nghĩ của tôi thế này”, không thêm đúng sai gì cả, thì 
yên. Đó mới thực là tự do, mỗi người có quyền nghĩ tự do nhưng không bắt buộc 
người khác giống mình. 

Nếu là chân lý chúng ta nói đúng được, nhưng tất cả đều không thật mà 
khẳng định đây đúng kia sai là hoàn toàn mê lầm. Mê lầm mà không biết mình mê 
lầm thì gọi là gì cho xứng? Đại mê lầm, tức mê lầm không ai hơn. Chúng ta hiểu 
đạo biết tu, phải thoát ly những mê lầm đó. Sống tôn trọng tự do về ý niệm của 
mỗi người, không đòi hỏi ai cũng như mình. Không đòi hỏi bên ngoài mà đòi hỏi ở 
mình, đòi hỏi ở nội tâm mình. 

Như vậy tự do trong đạo Phật là tự do xoay lại mình, làm chủ mình chứ 
không phải tự do đòi hỏi ở kẻ khác. Biết xoay lại biết làm chủ mình đó mới là tự 
do tột cùng, đó mới là người hùng, người giác ngộ. Cho nên trong kinh Pháp Cú, 
Phật dạy “Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình là chiến công 
oanh liệt nhất”. 

Chúng ta đòi hỏi tự do, đòi hỏi bình đăng thì hãy xoay lại nội tâm mình mà 
đòi, đó là người khéo tu. Nếu cứ trông ra ngoài đòi hỏi thì suốt kiếp cũng không 
thỏa mãn được. Người mê thì đòi bên ngoài, người tỉnh thì đòi nơi mình. Khi nào 
chúng ta không còn bị nghiệp trói buộc, không còn bị tâm mê lầm lôi cuốn nữa, 
lúc đó hoàn toàn tự do. Đây là hình ảnh giải thoát trong đạo Phật. Vì vậy đạo Phật 
nói tự do tuyệt đối là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi mê lầm về thân, mê 
lầm về tâm. Đó mới là gốc, là căn bản của người tu theo đạo Phật. 

Tu như vậy mới gọi là chân tu, thật tu. Còn hiểu sai hoặc hiểu mà không 
hành, đó là tu ngoài miệng chứ chưa thật tu. Chúc tất cả quý vị đều được tự do 


tuyệt đối như đức Phật đã dạy. 


& 


